PHỤ LỤC 


(Kèm theo Quyết địnhsố /QĐ-THVNngày tháng năm 2009 của Tổng Giám 
đốc Đài THVN) 


Về việc thống nhất sử dụng mẫu logo VTYV trên các kênh sóng và các ấn phẩm 
của Đài Truyền hình Việt Nam 


1. Mẫu Logo chính của Đài Truyền hình Việt Nam 


Mẫu này được đăng kí bảo hộ tại Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu trong 
nước - số 52468 - Theo quyết định số 0608/QĐ-ĐK ngày 04/02/2004 (Có hiệu 
lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ). 


- Mô tả hình dáng 
Chữ VTV là chữ vẽ - không có trong mẫu chữ có sẵn - 3 chữ đều là chữ 
nét đều. 


Chữ V đầu tiên với góc nghiêng của cạnh đầu là 58 độ và góc nghiêng 
của cạnh tiếp theo là 60 độ (Tương tự như vậy với chữ V cuối cùng) 


Chữ T có 2 cạnh không đều nhau trong đó cạnh thắng xuống có độ đậm 
nét bằng chữ V (ví dụ: 24 mm) nhưng cạnh nằm ngang thì mảnh hơn một chút 
(ví dụ: 18mm) để khi điểm đầu và điểm cuối của cạnh nằm ngang sẽ trùng với 
góc trong của hai chữ V, 


chữ V đỏ đẻ lên chữ T mât cánh bên trái, cánh bên phải được cắt góc chéo 
song song trùng theo nét chữ V cuôi cùng. 

- Mô tả màu sắc 

Theo hệ in màu CMYK có chỉ sô màu là: 


Cyan 100 Yellow 100 
Magenta 100 Black 100 


+ Tính từ trái sang phải, chữ V đầu tiên - màu đỏ cờ (cyan: 0, magenta: 100 
và yellow: 100, black: 0). 


+ Kế tiếp là chữ T - màu xanh lá cây: (cyan: 100, magenta: 0, yellow 100, 
black: 0) 
+ Kế tiếp là chữ V - màu xanh blue (cyan: 100, magenta: 85, yellow: 0, 
black: 0) 
chữ V này nét giống như chữ V màu đỏ nhưng bị mất một góc trái do chữ 
T đè lên. 3 chữ V; T; V đều có nét trắng nhỏ chạy bo xung quanh. 
Theo hệ màu truyền hình RGŒB có chỉ số màu là: 
Red 255 
Green 255 
Blue 255 
+ Tính từ trái sang phải, chữ V đầu tiên - màu đỏ cờ (red: 220, green: 0, blue: 0). 
+ Kế tiếp là chữ T - màu xanh lá cây: (red: 0, green: 150, blue: 0) 
+ Kế tiếp là chữ V - màu xanh blue: (red: 0, green: 0, blue: 150), chữ V này nét 
giống như chữ V màu đỏ nhưng bị mắt một góc trái do chữ T đẻ lên. 


3 chữ V; T; V đều có nét trắng nhỏ chạy bo xung quanh. 


2. Mẫu Logo các kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5 

Chữ VTV đứng độc lập là logo chính của Đài Truyền hình Việt Nam. Tuỳ 
theo kênh 1, 2, 3, 4, 5... mà xếp kế tiếp các chữ số vào sau logo chính. 

Các chữ số được thiết kế hài hoà và gắn kết với logo chính VTV, sử dụng 
theo font chữ VnBlippo2. Màu của các chữ số trùng với màu của chữ V đầu tiên 
trong logo chính VTYV. 

Cụ thể như sau: 
- Logo VTYV]: 


- Logo VTV2: 


- Logo VTV3 


- Logo VTV4 


- Logo VTYVS 


- Logo VTV6 


Với riêng kênh VTV6, do tính chất đặc thù của kênh, hiện nay, có 2 phương 
án cho logo VTV6: 


Phương án 1: Thiết kế theo phong cách chung của hệ thống logo kênh nhánh 
của VTW 


Phương án 2: Thiết kế theo Phong cách trẻ 


- Logo VTV9 


- Logo VTV7 


- Logo VTV8 


